NGUYÊN THÁI VẬN 


KIM ĐỒNG 









NGUYỄN THÁI VẬN 


BÀI HÁT TÒ VÒ 


Bìa và minh họa của NGHIÊM HÙNG 








NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG 
Hà Nội — 1986 






















NÚI SƠN DƯƠNG 





“6 thề bạn ít đề ý đến chủ Sơn Dương, phải không ? 
©òn tôi, ngay từ khi chưa cắp sách đến trường, tôi 
đã được nghe kề về chủ Sơn Dương. Mẹ kề cho tôi 
nghe nhiều lần. Mẹ bảo câu chuyện này mẹ nghe bà 
kề lại, còn bà thì nghe cụ kề lại, cụ thì nghe ky kề lại... 
Cứ thế, chẳng biết ai là người kề đầu tiên nữa! 
.-Lớn lên, tôi lấy làm lạ, không hiều sao người ta cử 
€lo rằng Sơn Dương là một con vật nhút nhát. Chẳng 
[.. - l8 thấy clp sừng của chủ mọc cong về phía sau (chứ 
Ô) không ehïa (9ồ.phía trước đề húc nhau) mà bảo chủ 
nhữũf nhát ư? Đôi mắt chú luôn mở to và nhìn vào xa 
xăm, Nhưng sao vì thế mà bảo là nhút nhát? Hay vì 
thấy đôi tai chú lúc nào cũng giỏng lên động đậy như 
lắng nghe tiếng đất trời bốn hưởng? Hay vì cái dáng 
đứng vươn cao chênh vênh lưng núi cú như có chuyện 
gì chẳng lành sắp xây ra? Đâu phải thế I Xin hãy nghe 
tôi kề lại câu chuyện mẹ tôi đã kề năm xưa. _- 
Đấy là một khu rừng thưa, mọc xen kể một vài nựọ: $ 
nủi đá, Đêm, rừng ngủ say im lìm. Ánh trăng treo trên. 
đầu núi đá, soi vàng những ngọn cây, sàng qua những 
tằng kẽ lá, rơi xuống thẳm cổ những giọt trăng long 
lanh sương khuya, Nhưng khi chú gà gô gáy « tác te 
te » lần thứ ba thì khu rừng thức dậy. Tất cả họ nhà 
ehim đều bừng mắt tròn xoe, không hề ngái ngủ, và 
cùng cất tiếng hát ngay bài hát hay nhất của j¡ộ 
Z 


„ấÐY.. 











Biên tập: LÊ HỒNG PHẨN 
Trình bày: PHẠM QĐANG VINH 
Sửa bài: NGỌC THANH 




















In 61.009 bẩn tại Nhà máy ¡na Tiến Bộ Hà Nội. Khồ 13 X 19, 
Số XD 24/KÐA./Sð.ín 554. In xông và gửi lừu chiều 
tháng 9-1980. 






3 


nhiêu thứ chim là bấy nhiêu giọng hát và cũng bấy 
nhiêu bài hát. Giọng cô sơn ca và cô họa mi sao mà 
trong trẻo và tự nhiên thế. Chị liếu tiếu thì thật chẳng 
biết khiêm tốn là gì, đã không ngọt giọng” lại cứ hát 
uốn éo. Tất cả hòa vang như một dàn nhạc giao hưởng 
không có người chỉ huy. : 


Sau đó là họ nhà thú tỉnh giấc. Họ nhà thú không 
một ai biết hát cả, nên tỉnh giấc rồi mà mắt vẫn lim 
dỉm mơ màng, chờ sáng mới dậy. 


Cuối cùng, dậy muộn nhất là ông mặt trời. Nghe 
chim hát gọi đến mười lượt, ông mới vươn vai nhô lên 
khe núi, 

Đấy là lúc cỉ khu rừng bắt đầu một ngày mới đầy 
hấp dẫn, lý thú. Các chú chim thôi hát và cất cánh bay 
tẫn đi bốn phía, mắt nghiêng ngó, mỏ lật từng chiếc 
lá, tìm diệt hết sâu bọ cho cây. [ươu, nai lũ lượt kéo 
đàn ra bãi cỏ non ngoài cửa rửng.\Gãu. đằảnhí hơi lì 
đến tồ ong đang chín ngậy mật ngọt, Đàn söể thoăn 
thoắt hái nấm. Voi lững thững đi kiếm chuối rừng, ăn 
no rồi lại lững thững ra tắm suối. Kiến bắt đầu trinh 
sát đề mở đường kiếm mồi. Riêng dúi mốc thì chui 
sâu xuống hang tối mù mịt và bắt đầu ngủ: hắn không 
thích ánh sáng ban ngày, 1 

___ Ítai đề ý đến chú Sơn Dương. Cỏ lẽ vì chú sống 
- thầm lặng quá. Nhà chú — một cái hang đá — ở mãi 
trên sườn núi tràn trề ảnh nắng và gió mát, Ổ đỏ, gần 
mặt trời và gần cả mặt trăng nữa, Nhưng, không phải 
chủ chỉ ở trên ấy. Ngày nào, chú cũng xuống núi một 
lần, đi tha thần khắp khu rừng. Nhìn cảnh làm ăn bận 
rộn, tấp nập; $ui về, chú gật gù. Chỉ gật gù thôi, không 
nói một tiếng nào cả. 


‹llôm Ấy, khu rừng buồi sảng yên tĩnh. Chợt có tiếng 
Wêu thớ thé lạ tai, Tất cả dồ xô đến. Sơn Dương vốn 
thính (A{ VÀ nhạy cảm, nên biết ngay có chuyện chẳng 
lành, Ở xa nhất, mà chú lại có mặt đầu tiên. Trước 
mẤ( ehl IÀ một cậu sư tử bé, có bà lông trắng muốt; 
đang hẪm quằn quai, má» me đầm đìa, Một con chim 


— Áe cảnh rợp bóng nắng, chao đi chao lại rồi lao vút 


xuống. Sơn Dương chỉ kịp nbào vào che cho sư tử bé, 
ái mỏ khoảm nhọn sÄs của chỉm ác bồ một nhát vào 

_ lưng Sơn Dương và rút theo một xniếng thịt. À ra thế, 
Chim ác bắt được sư tử bé ở đâu đó, qua đày đánh rơi. 
hi chim ác bỏ đi rồi, các loài vật cũng vừa tụ tập 


___ đông đủ. Những con mắt ái ngại nhìn 8 tử bé. Những 


tlfng hỏi nhau rối rít:, 

— Liệu có sống được không ? 

=+ Làm thế nào bây giờ? 
- €hú Sơn Dương nói nhỏ mà quả quyết: 
Í { cứ png;cặn bó. Đề tôi đi tìm thuốc. 

rễ ra và nhĩn theo cái bóng mảnh mai của Sơn 

Dương chạy vun vút lên nú: dá. Chủ nhảy như bay từ 
mỗm đá cheo leo này sang mỏm đá cheo leo khác. Cỏ 
mỗm đá chỉ đủ chụm kín tốn chân. Có mềm đá dốc 
và trơn như mỡ. Chú tìm hái đủ ba mươi sáu thử lả 
mọc trên đả mà ngoài cai ra, không ai có thể biết được. 
Miệng nhai lá thuốc, bốa vó chú lại nhảy những bước 
đài như bay. Trông sao mà dũng mãnh, sao mà đẹp 
mẬt đến thế. Loáng một cái, cbú đã trở về. Đám đông 
đang ngột ngạt không khí lo &ú, bồi hộp, bỗng xốn xao 
sÃ lên. 

§ư tử bé nẫm cong queo. Mắt nhắm nghiền. Hơi thể 
6hÏ eòn thoi thóp. Bằng động tác nhẹ nhàng, thành thạo 
ñhư một thầy thuốc ciính cống, Sơn Đương đồ nước 
lú vào miệng sử tử bé và dắp bä rịt những vết thương. 








Chỉ một lát san, đôi mắt sư tử bé tử, từ nở, ngơ ngáo 
nhìn xung quanh, Lúc ấy, Sơn Dương mới thấy bai bắp 
sườn mình có mấy vết gai cào rờm máu. Sư tử bé 
đứng yên trước mặt Sơn Dương, đầu hơi cúi, mắt rưng 
rưng. Cậu kinh cần mời Sơn Dương về nhà mình. 

Thì ra, sư tử bé là con trai của chúa rừng ở bên một 
xử lạ xa xôi. - 

Về đến nhà, sư tử bé kề hết câu chuyện cho chúa 
rừng nghe. Chúa rừng già lụ khụ, râu tóc bạc trắng rủ 
chấm đất. Đề đền ơn vị ân nhân đã cứu sống con mình, 
chủa rừng đã tặng Sơn Dương một viên ngọs quý, 

—Có viên ngọc này, chủ sễ biết trước tất cả mọi 
chuyện sẽ xảy ra. Nhưng, phải nhớ một điều là không 
được nói cho ai biết. Nếu cho ai biết, lập tức chú sở 
hóa đá và viên ngọc cũng hết phép lạ, 


6 


'Từ đỏ, Sơn Dương sống những ngày thật lạ làng. 

« lừng đẻ gai ngày mai tách uỗ; Rừng dẻ gaL ngày 
mai lách nổ... » Tiếng ngọc quý thầm thì, bên tai. ÀI 
Ngày mai ta sẽ được thưởng thức một bửa hạt đẻ đầu 
mùa, Ta sẽ có hạt để đự trữ suốt mấy tháng rét. Nhưng... 
nhưng, làm thế nào đề họ hàng nhà sóc biết được tin 
này nhỉ? Cái món ăn này sóc mẻ lắm đấy l 

« Rừng hoa 0en suối sắp nở rộ ! Từng hoa oen suối sắp 
nở rộ », Trời ơi, thích quả, Nhưng... nhưng, nếu tấtcÄ 
các loài cũng biết, cùng đến nhảy múa, hát hò thì vui 
biết bao 


«Có hồ uần rình phía sau! Chạy mau! Có hồ uằn 
rình phía sau ! Chạy mau f» Sơn Dương đang tha thần 
bên bìa rừng thì nghe tiếng ngọc quý hét lên thế. 
Chú vội phỏng lên núi, bỏ lại đẳng sau tiếng gầm gào 
tức tối của con thú dữ đói mồi. Sơn Dương ước thầm: 


)¡iglá như mỗtèon. vật hiền lành đều có một viên ngọc 


nấy] 


Một lần, ngọc quý thì thào gấp gáp: « †rưa na mưa 
đá† Trưa nay mưa đá! » 


«Chiều naụ bão lớn đồ câu đồ nhà! Chiêu naụ bão lớn 
đồ cây đồ nhà... » Sơn Dương thong thả trở về cái hang 
đá kín đảo và kiên cố của mình. Chẳng còn phả¡1o lắng gì. 
Nhưng, Sơn Dương cứ bồn cbồn, nôn nao, đứng ngồi 
không yên. Cơn mưa đá đột ngột ném xuống dữ dội. Rồi 
trận bão bất thần đùng đùng kéo tới. Sơn Dương vội 
chạy ra cửa hang nhìn xuống khu rừng. Chú tưởng 
tượng ra bao nhiêu tai nạn khủng khiếp: cô sơn ca và 
cô họa mi chết vì trứng mưa đá, chủ nai vàng kèu rên 
thẳm thiết đưởi một thân cây cồ thụ đè nặng trên lưng, 

















vợ chồng sóc nâu táo tác tìm các coia bị bão cuốn mất 
tích... 

Giọng Sơn Dương lầm rầm : 

— Ngọc quý ơil Sao chỉ thương rnình ta thôi, mà 
không biết thương muôn loài? Nếu ta nói cho muôn 
loài biết trước đề tránh tai nạn, thì sao lại nở hóa ta 
thành đá? 

Viên ngọc đeo trên cỗ Sơn Dương chỉ lấp lánh, 
không trả lời, Sơn Dương vẫn nhìn viên ngọc và nói 
to hơn: 

— Chỉ một mình ta được hưởng hạnh phúc thôi, 
Ngọc quỷ oi, thế thì không phải là hạnh phúc nữa rồi. 
Trời ơi, nếu không có ngọc quý, có lẽ lại sung sưởng 
hơn... 

Chợt tiếng ngọc quỷ trong trẻo cất lên như lọt qua 
tiếng mưa bão ồn ào: 

«Nạn hồng thủu! Nạn hồng thủu! Sáng mai, chỉ 
tren; nháu mẫt, cả khu rừng nữ <šẽ| ngập lụfyngung 
ngọn câu cao nhất, Các loài sẽ chết chìm hết !s 

Sơn Dương rùng mình. Sao lại như thế được? Chỉ 
trong nhảy mắt, các loài đang yên vui bỗng phải chết 
hết ư? Chỉ mình ta biết trước, nên chỉ mình ta được 
sống thôi ư? Không được! Không thề như thế được! 
Phải báo tin ngay! Không chậm trễi Ta sẽ hóa đá! 
Nhưng, muôn loài được sống! 

Mưa bão vừa ngớt, Mặt trời nhợt nhạt lơ lửng trên 
đỉnh núi, Sơn Dương băng mình qua các bụi rậm, qua 
€ác mỗỏm đá, qua những cây đồ ngồn ngang. Không 
gặp ai cả. Chú gọi to: 

— Các bạn ơi! Các bạn ơil 

Lần đầu tiên, khu rừng này được nghe chủ Sơn 
Dương gọi to thế. Chắc có chuyện gì đây l 


Chị sóc chạy đến đều tiên: 

— Gì thế, cbú Sơn Dương? 

— Chị sóc nhanh chân, chị hãy đi gọi tất cÄ cáo bạn 
đến đây, Có việc khần cấp! 

Nhìn nét mặt nghiêm nghị và giọng nói rẩn đanh 
của Sơn Dương, chị sóc khòng hỏi thêm câu gì nữa, 
vội nhảy thoăn thoắt trên các vòm lá. 

Chú hươu vút đến nhẹ như một làn giỏ: 

— Gì thế, chú Sơn Dương? 

— Chủ hươu thuộc mọi ngả đường, chú hãy đi gọi 
tất cả các bạn đến đây. Có việc khần cấp! 

Đôi sừng khẽ ngúc ngoắc, hươu quay mình bươn 
vào lối rừng rậm, 

jkhòỏng khi lặng lê, tĩnh mịch của khu rừng bỗng 
như vỡ tan ra vì muôn ngàn tiếng gọi nhau rộn rả, 
rtíu ran, 

\ Chẩng mấy chữê; bãi cỏ đã đông đủ các loài, Tat cä 
quâÿ quần xung quanh Sơn Dương chờ đợi. Bác voi 
đứng yên, mặc cho đàn sóc phất đuôi trên lưng. Vẹt mỗ 
đỗ không nhúc nhich, ngỡ như một cành cây vừa mọc. 
Hươu, nai, gấu, đê đứng bên nhau mà không nói chuyện 
nửa lời. KhÏ vốn không lúc nào chịu đề yên chân lay, 
bây giờ ngồi không cựa quậy. Công cũng thôi múa xòe 
đuôi khoe quần áo đẹp, đứng lặng như trong tranh về, 
Chị liếu tiếu mồm miệng bép xép là thế, nhưng cũng 
chỉ đứng nhìn Sơa Dương, chẳng đám hỏi một tiếng... 
Đến sau cùng là rùa. Vì thấp, nên chứ len lỗi vk2 vòng 
trong. Dúi mốc khấp nép ngồi vào rnột hốc cây. Lần 
đầu tiên, hắn lên mặc đất vào ban ngày, V1 thế, cũng 
lần đầu tiên, hẳn trông rõ các loài. 

Sơn Dương đứng nhìn tất cả. Đôi mắt hiền từ đắm 
đăm đừng lại ở từng dáng vẻ thân thuộc của bạn bè, 
Cái chết đang rình trên đầu họ, mà họ không hồ biết 





g. Phải nói, phải nói, đề trong đêm nay, tất cả kịp đi 
chuyển lên nủi cao. 

Như sợ có ai đó không nghe rõ, Sơn Dương yươn 
vươn cai cồ về phía trướs. Giọng chú vang và ấm lạ 
lùng: 

— Gác bạn thân yêu của tôi ơi! Nội trong đêm nay, 
eác bạn hãy chuyền lên núi cao. Sáng mai... 

Tiếng Sơn Dương hãng đi như có bàn tay sắt chẹt 
ngang họng. Nửa thân mình bỗng lạnh toát như bắng 
giá. Nhìn xuống đã thấy hóa đá rồi, 

Sơn Dương vẫn thắn nhiên, cố nói to hơn, nhanh hơn; 

— Sáng mai, cả khu rừng của chúng ta sẽ ngập chìm 
trong nước, 

Tất cả đều sửng sốt trước cái tin sét đánh, Càng sửng 
sốt hơn khi thấy loàn thân Sơn Dương hóa đá, 

'Trời sập tối. Màn đêm mênh mòng 

Thương tiếc và cảm phục người banti bụng và dũng 


cẩm, các loài quyết định đưa So "rạng grcùng lên: núi z 


cao. Họ hàng nhà voi thay nhau 
nhọc bước từng bước một, 

Gác loài tản về bốn phía, vội vã chuần bị cuộc di 
chuyền lớn chưa từng thấy. 

Mặt trăn, bay xuống sát ngọn cây và sảng tổ hơn, 
Những cành củi khô, những đám lá mục bỗng tự cháy 
lên thứ ánh sáns lân tỉnh xanh mát như đèn nê-ông. Các 
ngả đường lên núi được soi rõ như ban ngày. Muôn 
loài tấp nập nối nhau đi, cuồn cuộn như những dòng 
nước chảy ngược. 

Ghi Sơn Dương được đặt vững chãi trên đỉnh núi, 
Các loài quây quần xung quanh. 

Khi nước rút, cuộc sống yên lành lại trở về với khu 
rừng quen thuộc. Còn chủ Sơn Dương được đề lại đỉnh 
núi, cho muôn loài đều được ngưỡng mộ, 

Từ đó, người ta gọi núi ấy là núi Sơn Dương, 


ng PNhI Dưởng, nặng 


xo 


BÁC CỌN VÀ ANH CỐI NƯỚC 


Thung lñnz nảy có tự thời xửa thời xưa. Cỏ trước cẢ 
chuyện Tấm Cảm cũng nên! Nzọn núi cao chạm ruây 
trời, n:ả bóng chiều mát cä những mái nhà sàn lò nhô, 
Không biết quả núi ấy sinb ra dòng suối từ bao giờ? 
Sinh ra đề làm gì? Sinh ra từ bao giờ thì chẳng thấy 
ai bàn cãi. Nhưng, sinh ra đề làm gì, thì nhiều ý kiến 
khác nhau lắm, 

Tiếnz cô Nước Suối trong vt: 

— Đề đi ra sông chơi! Ra biền chơi! Chứ còn đề 
làm gì? 

Giọng Cá Chép lượn lờ: 

— Không phải đâu! Đề tôi bơi lội. Đề tôi có rêu dá 
mà-ăn,.I,ại có trăng-yàng mà uốngl 

“Bác Cọn vừa thở vừa văn mình kèn kẹt: 

— Cũng chẳng phải thế! Đề ta quay đây này ! Ta múe 
nước! Từng ống, từng ống một. Đồ vào máng. Chây về 
tận ruộng. Hiều không? 

Cải cồ dài của anh Cối Nước gân lên ; 

— Sai hết! Sai hết! Vì cần giã gạo ăn, nên mới sinh 
ra đòng suối — Ảnh đưa tay vốc lên một nằm gạo 
trắng ngần lẫn bụi cám: — Đây này, nhìn xem! 

V1 chẳng ai chịu ai, lại không có ai đứng ra phân xử, 
nên cuộc cãi nhau kéo hết ngày này sang ngày khác, 
hết tháng này sang tháng khác, Cứ thế, đã mấy trăm 
năm nay rồi. Và chắc còn kéo đài không biết bao giờ 
mới thôi, nếu gần đây không xảy ra một sự kiện bất 
ngờ, 


ủ 





Ấy là một ngày kỳ lạ... xïi 
Mặt trời dậy sớm, IIfi\UU@ïffi1)ì\ Ø7 
Có tiếng hát giọng nữ cao ngân nga trong vắt: 
Róc rách, à ơ... Róc rúch, à ơ... 
Ta là Nước Suối 
ĐI từ ruột núi, 
Ta nở hạt lúa uàng, 
Nở hạt gạo trắng ngần, 
ở mặt trời ban đêm 
Whiền mặt trời ban đêm 
Hóc rách, à ơ... Róc rách, à ơ... 
Đúng cô Nước Suối rồi! Nhưng sao hôm nay cô hát 
to thế? Giọng vui thế? Mà bài hát nghe mới lạ tai chưa Ï 
Đác Cọn vặn lưng và thở ra một hơi rảo rào: 
—Này, này, Nước Suối ! Cô mà đòi nổ ra lủa, ra gạo 
là nghĩa làm sao? 


Đang ngồi, anh Cổi Nước nhằm đậy đưa tay cẦm cÂy 
chồng : 

~— Lại còn nở ra mặt trời nữa ¡ Ghẻ nhỉ! Nhiều mỊt 
trời ban đêm kia đấy! Gớm chưa !Chả bốc LÍ nào cả| 
Kia, đi đảu mà như ma đuồi thế? 

Cô Nước Suối vừa rảo bước vừa ngoảnh lại vẫy nhọ 
tay chào : 

— Khỏng cỏ thì giờ đứng lại nói chuyện đâu! Đến 
nhà anh Tuyếc Bin đây l 

T;ếng hát vai lại ngân nợa đôi bờ, 

Bỗng bác Cọn và anh Cối Nước cùng giật mình : 

— ÔI Thôi chết rồi ! Thế này là thế nào ? 

Bác Cọn nghiến răng, vặn sườn, cố chống tay xuống 
đất mà không tài nào quay được nữa. Nước không còn 
€hẩy vào tám mươi bẩy cái ống mai gài quanh mình 
bác. Đôi mắt anh Cối Nước giương tròn nhìn xuống 


+buna.mìnhzean. khỏa Nước không còn chảy vào bụng cối, 
\A\Rh‹€hi ca biểÝ đứng im khóng nhúc nhích, Cối gạo 


sắp chín đành bỏ dở ư ? 

Bác Cọn và anh Cối Nước ngơ ngần nhìn nhau. Bác 
Cọn buông một tiếng thở lào phào : 

— Tuyếc Binl Tuyếc Bin là cái anh chàng chết tiệt 
nào khòng biết! Rổ ràng có chuyện gì đây chứ chẴng 
chơi 

— Hay ta thử đi thăm đò xem sao hả bác? 

— Ờ, ờ... Phải! Phải! Ngồi không thế này tức tắm! 

Thế là bác Cọn và anh Cối Nước đi dọ: theo bờ suối, 

Hóc rách, à ơ, Róc rách, à ơ... 
Ta là Nước Suối 

Đi từ ruội núi 

Ta nở hạt lúa oàng 





_ Nở hạt gạo trằng ngần, 
Nở mặt trời ban đêm 
Nhiều mặt trời ban đêm. 
Róc rách, è ơ.... Róc rách, à ơ... 


.. Tiếng hát làm cả hai bước ríu chân và trong bụng thì 
nôn nao. Cô ta hát thế là nghĩa làm sao? Cô ta đi đân 
mà bổ chúng mình ? Chẳng lễ cô ấy không biết rằng 
không có cô ấy giúp sức thì chúng mình không làm 
việc được ; chúng mình không làm việc được thì làm 
gì có nước nuôi cây lúa, làm gì có gạo ăn ? 

Cầng đi càng thấy dòng nước càng chẩy šxiết. Đến 
một chỗ, thấy có con đập chẳn sửng lại. Cô Nước Suối 
hớn hở lấy đà rồi chạy vun vút trên con mương nhỏ 
xây đá, rồi mất hút vào ngôi nhà phía dưới đầy ấp 
tiếng ầm ào đữ dội. 

Chân bác Cọn run run dừng lại: 

>~ Cải gì khiếp thế? Đàn hồ đất phái #föðXñỳ Ñ?í 

Ảnh Cối Nước nắm chặt tay bác Cọn ; 

—Im đề nghe, bác. Hình như... Hình như,., 

Bỗng một giọng nam trầm khỏe khoắn òa lên. Nghẹ 
mà cứ hình dung thấy một chàng lực sĩ cử tạ khồng 
]ồ đảng cởi trần đứng hát. 


Äm ầm... Ầm ầm... 
Tuyếc Bin là ta 
Tuụếc Bin là ta 

Quau bằng sức nước 
Quay bằng sức nrớc, 
Sinh ra dòng điện, 
Sinh ra dòng điện 
Điện chạu máu bơm. 
Điện chạu máy xát, 
Điện sảng ngọn đèn... 


Và tiếng hát trong trẻo của cô Nước Suối chợt hòa 
"quyện vào tiếng hát trầm khỏe của anh Tuyếc Bin, lắm 
cho đoạn điệp khúc đội lên một âm hưởng hùng tráng 
say lòng: 

A7 Có đâu pui bằng con suối hôm nau? 
A1 Bản làng quanh năm hội từ đây? 
A7 Chúng ta làm oiệc suốt đêm ngày? 
42A1 Chúng ta làm oiệc suốt đời ! 


Những nếp nhăn trên mặt bác Cọn giãn ra: 

— À, thì ra anh chàng Tuyếc Bin là thế! Ghê thật! 

Ảnh Cối Nước giật giật tay bác Cọn; 

— Ta vào (hăm anh chàng xem sao đi bác! 

Nhưng, nhà anh Tuyếc Bin bốn bề kin như bưng. 
Cả hai quay ra. Ngầng lên trời thấy những đường 
đẩy thẳng tắp song song, tỏa về các bản, Chắc đấy là 
đồng điện. 

“Còn ái ánh Máy Bơm, Máy Xát ở đâu ? Làm được 
.€âi trò vẻ gĩ? 

Bác Cọn còn định nỏi nữa thì phải dừng lại ngay, 
tai nghiêng nghiêng về phía tiếng hát. Lần này là giọng 


. nam trung. Lại song ca hai bè nữa kia. 


Xịch xịch, xinh zình! 

Xích œịch, xình aình ? 

Chúng ta là Máu Bơm, Máy Xát, 
3dy Bơm khỏe hơn rồng phun nước. 
Câu lúa xanh uống mát lành. 
Máy Xát thì có phép thần 

Hạt lúa thoÄt thành hạt gạo, 
ÄXịch xịch, xình rình, 

Xịch xịch, xình xinh. 

Chúng ta từ dưới xuôi lên, 
Thung lũng này thành quê hương, 
Núi rừng đâu là quê hương. 








Cứ như hiện lên từ bài bát anh Máy Eơm và snh 
Máy Xát đứng lù là ngay trước mắt bác Cọn và anh 
Gối Nước. 

Không hiểu vì sao, chẳng ai báo ai mà bác Cọn thì 
bước đến bên anh Máy Bơm, còn anh Cối Nước chạy 
lại với anh Máy Xát. Họ bắt tay nhau rất lâu. Tuy lần 
đầu gặp nhau, còn lạ lẫra, họ vẫn trò chuyện tự nhiên 
lắm. 

Đôi bàn tay gầy guộc của bác Cọn cứ sờ sờ nắn nắn 
mãi đôi vai và tấm lưng vạm vỡ, rắn chắc của anh 
Máy Bơm. Trái tìm anh thật lạ. Đập khỏe đến nỗi rung 
rung cả mặt đất chỗ anh đứng. Miệng anh cứ phun 
nước ào ào. Luồng nước trong suốt ánh nắng, vọt cầu 
vồng, rồi lóe tóe như thác giội vào ruộng lúa. Sao nở 
không có một cải ống mai nào nhỉ ? Bác Cọnrưởnrướn 
cho thẳng lưng và đưa tay ra sau đấm thùm thụp dọc 


xương sống. Bác nghĩ bụng : Minh co kẹt J9 T1 
nự- ohẳng 


đến tối mịt, rão cả xương sườn rã, kh Qĩc 
bằng nó phun trong nháy mắt ! 

Còn anh Cối Nước thì cứ đứng ngây ra, Nhìn anh 
Máy Xát làm việc mả phát thèm. Thóc đồ vào như nước 
chẩy, chẳng biết làm thế nào mà gạo anh ấy nh ra 
cũng như nước chảy, Cái chày anh ta đề chỗ nào? Cái 
cối giấu đàu mà trông chẳng thấy? Một chủ Ngựa Bạch 
lặe lè thồ đến hai bao tải thóce. Chú khịt khịt mũi tổ ý 
ngạc nhiên. Một chân trước cứ bươi bươi xuống nền 
xi măng. Chú hí một bồi dài. Rồi nghếch đầu làm cái 
chuống đeo cồ kêu tính lang tỉnh tang. Chú hồi: 

— Con này là con gì đây? Ấn cổ hay ăn ngô? Có biết 
thồ hàng không ? 

Chú chỉ hỏi được cỏ thế thì thóc của chú đã xát xong, 
Hai bao tải gạo lại ềnh ang hai bên sườn. Ngựa Bạch 


16 


bước đi theo nhịp chuông tỉnh fang, linh tang mù vẪn 
còn ngoái lại, miệng hí vang. Anh Cối Nước nhẦm tính 
rẵng hai tải thóe ấy mình phải hì hục giã suốt năm nụày 
đêm may ra mới xong được! 

Một lần nữa, lại cũng chẳng ai bảo ai, bác Cọn và 
anh Cối Nước cùng kéo nhau ra về. Hai cái bóng cứ 
lầm lũi đi bên nhan chẳng ai nói với ai lấy một lời. 

Đến nhà, hết nhìn đòng suối lại nhìn ngọn núi, hết 
ngắm trời mây lại ngắm lủa đồng. Tất cả vẫn là quen 
thôi, nhưng sao hôm nay như có gì xa lạ thế ? 

Đấy, lại tiếng hát hăm hở của cô Nước Suối rồi : 

„.q nở hạt lúa 0àng. 

Nở hạt gạo trâng ngần. 
Nở mặt trời ban đêm, 
Nhiều mặt trời ban đêm... 


\ (Tiếng |WÁt tJ@f[ui, không buồn tế như trước. Càng 


khống nhữ tiếng hát mệt mỏi « cóI... két... rào... rào...» 
của bác Cọn hoặc tiếng hát uÊ oi « 8o... ợt...up... òa...» 
của anh Cối Nước. Cả hai thèm hát, Nhưng bây giờ, ai 
lại hát bài hát lạc lõng ấy. Vả lại, ăn không ngồi rồi 
thế này mà cũng hát thì không gì xấu hồ bằng. Trời ơi 
Cô Nước Suối thật là sung sướng! Cô Nước Suối thật 
là hạnh phúc ! 
Bác Cọn chợt thở đài : 


— Này, Cối Nước ơi ! Chúng mình không nên đứng 
mãi chỗ này nữal Tôi già nua, ọp ẹp rồi, tìm chốn 
nghỉ thôi! Chủ mày dù sao cũng còn sức lực, liệu tìm 
việc khác mà làm, 

— Vâng ! Chán cũng đang nghĩ thế ! —Anh Gối Nướa 
nhìn bác Cọn và gật đầu, vẻ tâm đặc. 











lúc ấy, mặt trời vừa khuất bên kia núi. Cả thung 
lũng bỗng sáng bừng lên một ánh sáng kỳ lạ. Bao đời 
nay, thung lũng chỉ lạnh lẽo ánh trăng, chỉ lập lòe đom 
đóm. Ánh sáng này chưa hề thấy, Hay cả trời sao vừa 
hạ cánh xuống đây và đậu lại đầy mãi mãi? Kìa, nhìn 
kỹ mà xem. Mỗi nhà sàn có một mặt trời nhỏ bằng 
quả trứng ngỗng... 

Sau giây phút giật mình ngơ ngác, bác Cọn và anh 
Cối Nước hiều ngay ra: 

— À ra thế! Đúng là nhiều mặt trời ban đêm. Giỏi! 
GiỏiI 

Chú Gà chủa chuồng trong hẳn đang lim đim mắt mơ 
màng, thình lình choàng dậy. Ngỡ mặt trời mọc, chủ 
vội vã gảy liên tiếp mấy hồi: Ò, ó, o... ò! ÒÖ, ó, o... Ò... 

€á Chép thì cử ngoi lên đớp mãi ánh vàng lăn tăn 
trên mặt suối : 
› — Bác Cọn ơi! Trăng cuối tháng sao lại lên sớm thế ? 

— Hà hà! Hà hà! — Lần đầu tiên bác Cọn cười to 


thế -- Câu chuyện này dài lắm! Thịt j 1Ñ) ƒƒ1) 7 ƒ 


* 
x# 

Đúng một tuần sau, có mấy chủ bé, bằng đôi tay 
khéo léo, đã biến bác Cọn thành bạn Cọn tỉ hon, biến 
anh Gối Nước thành bạn Cối Nước tí hon, Họ đưa bai 
bạn mới về đặt trong phòng đồ đùng dạy học. Ở đây: 
hàng ngày, Cọn và Cối Nước vẫn nghe rổ những tiếng 
hát nảo nức ngoài kia của cô Nước Suối, anh Tuyếc 
Bin, anh Máy Bơm và anh Máy Xát. Cũng hàng ngày, 
cô giáo đưa các bạn học sinh vào. Sau khi chảo hai 
bạn tí hon, các chú bé há hốc miệng nghe kê chuyện 
về cuộc đời của Cọn và Gối Nước. Cô giáo kết thúc câu 
chuyện bằng một câu thế này : 

— Thế là Cọn và Cối Nước cũng bắt đầu có cuộc đời 
mới của mình I 


18 


CÓ MỘT CHÚ VOI CON 


Gõ một chủ Voi Con sống với mẹ ở một lâm trường, 
Đây là một lâm trường khai thác gỗ. Những cây gỗ 
phải một vòng tay dà: rộng mới ôm xuê, dược các ehú 
công nhân ngã xuống bằng cưa máy và lưỡi rìu. Tiếp 
đến là càng việc của Voi Mẹ: kéo gỗ ra bãi gỗ đầu 
đường trục, rồi xếp gọn thành khối. Từng khúc gỗ 
ngoan ngoãn trượt theo những bước chân đủng đỉnh 
mà chắc nịch của Voi Mẹ. Đòi tai phe phầy khoan thai. 
Chiếc vòi như một cánh tay khỏe, mềm mại và khéo 
léo lăn gỗ vào một đống. Có lúc, chiếc vòi quặp chặt 
một khúc gỗ, nâng bồn, lên rồi thả xuống đúng chỗ. 
Cứ là như xiếc vậy. Đến cả bác Ô-tô và bác Xe Cầu 
cũng phải lên tiếng : 

— Bác Voi này ! Bác khỗe chẳng kém gì lũ chúng tôi 
đân..Lại giỏi hợn chúng tôi, vào được cả đường hẹp, 
cả đường gấp -gÌÌênh, lầy lội. 

Voi Mẹ chỉ lấp láy đôi mắt, có yẻ cảm động, không 
biết nói một lời nào. 

Voi Mẹ nói ít, làm nhiều, Làm suốt ngày không nghỉ 
đề làm gương cho Voi Con theo. Nhưng, hình như Voi 
Con không hiểu lòng mẹ. Chả thế mà mỗi lần Vọi Mẹ 
thầm thì rầu rÏ: «Con ơi, thương mẹ thì hãu chịu khó 
học hành, đừng ham chơi, đừ-g nghịch ngợm », Voi Con 
chỉ vẫy tai lơ đễnh như không nghe thấy gì. 

Chủ chơi la cà đây đỏ suốt ngày. Chú biết mẹ chẳng 
bao giờ nở thét mắng. Càng chẳng bao giờ cầm roi 
quất chú. Mẹ yêu Voi Con lắm! Mẹ chiều chuộng Voi 
Con lắm! Thế thì có gì đáng sợ nhỉ? 

Cô giáo Họa Mi thì hát hay, nhưng sao lại cử bắt Voi 
Con phải học? Mà sao toàn những bài khó thôi ? GÁI 


lạ 





Ra cái về ta đây chăm học! Voi Con thoáng nghĩ và 
chợt tung vòi lên, hắt nắm que tính rơi tung tóc. Rồi 
chú thân nhiên bước đi, tai còn nghe tiếng kêu khỏe 
vẳng theo. 

Mấy chú Thỏ Trắng đang quây quần trên bãi cổ non 
xanh. Tiếng đọc bài ríu rít, trong vÄt : « Á-nd, o-mo:..», 
Thấy Voi Con đi tới, tiếng reo cất lên : 

—Ảnh Voi Con ơi, đọc mẫu cho chúng em với! 

Voi Con nhếch miệng cười, thò vòi cuộn chặt lấy 
quyền sách : 

— Học làm gì! Đi chơi đi † 

Nói đoạn Voi Con đưa quyền sách vào miệng định 
nuốt trửng. Lũ Thỏ Trắng hốt hoảng nhảy cả lên, vừa 
kêu vừa giẳng lại. Voi Con đành nhả quyền sách ra. 

—Anh Voi Con không học bài, đi chơi thế là xấu đấy! 

Voi Con œxì » một hơi dài coi khinh và quay gót đi 


Ñ thân, --o- s 
TL) Í Tran XaäLÌãmh cày săÌ có tiếng loạt xoạt. Voi Con dừng 


chữ o, chữ a, chữ ¡, chữ t, cử NI IÌMIRM) lại phải xả 
khi 


đọc nhiều lần mỏi cả miệng. Sao `cô bÙ)|ldb) HQ) 


những chữ dễ hơn nhỉ? Dạy hát cũng thế, bài nào cũng 
đài, bát đi hát lại vài lần mới thuộc. Chẳng lẽ không 
có bài nào ngắn hơn đề học một lần là thuộc à? Cuối 
cùng chỉ có giờ ra chơi là còn hấp dẫn! Tha hồ vui đùa, 
chạy nhảy thỏa thích. Nhưng, thật là chán, chưa lần 
nào giờ ra chơi kéo đài cả buổi! 

"Thế là Voi Con kêu nhức đầu, Tử ngày mai, sẽ không 
đến lớp nữa, Chú thầra nghĩ thế, Chú đi lang thang vào 
khu rừng vắng. 

Ngang qua một vách đá, chú giật mình nghe tiếng 
đếm rõ to. Ngước lên, thấy Tắc Kè Hoa ngồi trước cửa 
hang, tay cầm một nắm que tính, miệng tập đếm số 
chẵn số lẻ. Tập mãi, tập mãi, cũng không đếm được 
quá mười. Nhưng Tắc Kè lioa vẫn mãi mê dếm. Gớm! 


chân. À, mấy bạn Sóc Nâu đã học xong bài, đang giúp 
mẹ phơi nấm trên cành cây. Những đôi mắt đen tròn 
lấp lánh, Những cái đuôi bỏng lất phất. Có gì mà hớn 
hở thế ? 

— Này, phơi nấm làm gì l Đi chơi đi ! 

—Ô! Anh Voi Con không học bài à? Không giủp mẹ 
việc gì à? 

— Tở sướng lắm ! Không phải học bài ! Không phải 
giúp mẹ! Chỉ việc đi chơi lang thang thôi ! Không ai 
sướng bằng tở I 

— Thế là không tốt đâu nhé I 

— Không tốt này ! Không tốt này † 

Vừa quát, Voi Coa vừa đưa vòi giật gãy cành cây, 
Đàn Sóe Nâu chỉ kịp kêu ré lên, nhảy thoảt sang cành 
khác. Bao nhiêu nấm ngon vãi đầy xuống đất. 











Voi Con hậm hực bỏ đi, Không một đứa nào chơi với 
ta à ? Mà sao đứa nào cũng ghét ta thế ? 

Chủ Tê Tê đang bước di vụng về, trông thấy Voi Con, 
khể nhoẻn cười, giọng lí nhí: 

— Chào anh Voi Conl Anh đã thuộc bài ngày mai 
chưa ? 

— Từ ngày mai ta không đi học nữa ! Nhớ chưa! 

— Ô! Thế thì cô giáo buồn đấy ! Không tốt đâu ï 

—Ắi chà! 

Đôi mắt Voi Con trợn trừng trông đữ tợn quá, khiến 
Tê Tê co rúm người lại. Tấm áo giáp xếp đầy vậy cứng 
cuộn tròn lấy tắm thân chú. Đó là món võ tự vệ duy 
nhất của chủ. Voi Con đưa chân đá mạnh, Chú Tê Tê 
lăn tròn đi như một quả bỏng. 

— Đánh bạn là xấu lắm nhé ! 

Đôi tai Voi Con giỏng lên nghe nưóng. Đứa nào nấp 
ở đâu vừa nói dấy nhỉ ? 





— Đánh bạn là xấu lắm nhé! Dim đây I Dim ở trong 
hang đây ! 

— AI Thẳng Dím ba gai ! Đợi đấy ! 

Voi Con chạy sầm sầm ra suối, Cái vòi hút đầy một 
bụng nước. Chú lại chạy sầm sầm về phía hang Dim, 
Không nỏi không rằng, Voi Con phun nướe xối xã vào 
cái hang bé nhỏ. 

Có tiếng kên sặc nước ú ở vọng ra: 

— Thôi ! Không đùa... Đùa... ác thế ! Kia, ka,.. 

ái vòi Voi Con càng luần sân vào hang và nước cảng 
phụt mạnh, tràn trề eä ra ngoài. Nhưng bìa, Dim đẩ 
thoát ra ngoài bằng một đường khác. Chú ta vốn có tài 
đào hầm mà. Voi Con không hay biết gì, Dim rút cung 
ra nhằm bắn ! Cùng một lús, ba mũi tên cắm phập vào 
cải vòi đang gân guốc phun nước. Đau nhóỏi, cải vòi 
chun lại và mềm oặt ra, läe lắc cuống quit, Nhưng, 
càng lắc lại càng đau, 

¡€hú lồng bố yó {êñ¿ nhắm mắt cẩm đầu chay xuyên 
rừng, vừa chạy vữa khóc : 

—M ơi ! Mẹ ơi! 

Thế đấy! Bày giờ mới nhớ đến mẹt 

Nhưng làm sao Voi Con biết được lòng mẹ đang như 
lửa đốt? 

Mặt Trời lửng lơ đầu núi. Voi Mẹ bồn chồn đi ra đi 

. vào. Mắt đắm đầm nhìn mãi cuối đường xa. 
Mặt trời Lừ từ khuất sau núi. Voi Mẹ rùng mìnhlạnh 
s buốt suốt sống lưng. Bốn châm bước dài như chạy. 
&  Bụng nòn nao, Tiếng gọi âm vang khắp rừng, lặng lễ; 
— Voi Con ơi ! Voi Con àI 
J Voi Mẹ dừng chân, tai mở rộng, hồi hộp lắng nghe- 
Nhưng, chỉ có tiếng vách đá vọng lại : 
— Voi Con ơi | Voi Con àI 


» 








Bổn chân Voi Mẹ lại bước dài như chạy, Lại gọi. Lại 
đừng ehân lắng nghe. Nhưng lại chỉ có tiếng vọng của 
ehlnh mình, 

Tắc Kẻ Hoa đang dọn giường ngủ, nghe tiếng gọi Voi 
Gón, vội bước ra cửa hang: 

— Bác Voi ơi, bạn Voi Con không bọc bài, bỏ đi chơi, 
lại eòn phá chúng cháu đấy. Bác ra bãi cổ non tìm xem. 

Vừa giận, vừa thương, vừa lo, Voi Mẹ chạy băng 
băng. 

Mấy chú Thỏ Trắng đang múa bát gọi trăng lên, thấy 
Voi mẹ đến, dừng sững cả lại: 

—Yoi Con chưa về à bác ? Chiều nay, bạn ấy không 

ọc bài lại định nuốt sách của chúng cháu nữa. Chắc 
bạn ấy vẫn ở rừng sồi bác ạ. 

Đầu Voi Mẹ nóng phừng phừng như bếp than đang 
cháy rực. Voi Mẹ phăm phăm lao về phía trước. Cành 
lá quất sàn sạt vào mắt, vào miệng. 

Trời bắt đầu tối nhập nhoan§: | Đàn; e)ao:nhẹ nhà Đế 
bắt đầu tấu lên những bản nhạc dụ dương, êm dịu,“ 

Rừng sồi lờ mờ hiện ra đây rồi! 

—Voi Con ơi ! Voi Goọn à! 

Tiếng nhạc im bặt. Dím đang nửa thức nửa ngủ trong 
cơn đau ê ầm khắp thân mình, bổng vực dậy, chạy ra: 

—Bác Voi ơi! Cháu xin lỗi bác. Vì cháu giận Voi 
Con qná... 

Dim kề lại câu chuyện giữa Voi Con với mấy bạn 
Sóc Nâu, với Tê Tê và với mình, 

Nhiều mũi kim lại nhoi nhói đau buốt lòng Voi Mẹ. 
Cái bếp than trong đầu như vừa bùng thôi lèn ngọn lửa, 
Ôi, giá như Voi Con biết được nỗi đau khồ của mẹ l 

— Bác ơi I Cikán xin bác tha thứ cho cháu, Cháu gọi 
và đuôi theo Voi Gon mà không kịp. Cháu cứ tưởng Voi 
Con chạy về nhà rồi I 


ì 


___—Dim ơi! Cháu không có lỗi gì! Bá phi sâm øm 


_ ghảu, vì chán đã cho Voi Con một bài học, 

Dàn nhạc J)ể lại cất lên, Màn đêm buông khắp ngả, Núi 
rừng vẫn qứen ngủ sởm. Ảnh trăng buông lồ đồ rơi 
qua những tán cây ướt sương lạnh. 

Voi Mẹ cúi đầu lữag thững quay về. Bốn chân như 
bước hụt, 

Ở đâu, Voi Con đáng giận, đáng thương của mẹ ơi l 

Như đi trong cơn mộng mị, về đến nhà, Ÿoi Mẹ mới 
sực (ỉnh. 

Đỏi mà chẳng muốn ăn, Khát mà không thiết uống, 
Không buồn ngủ mà vẫn đi nằm. Thân thề rời rã. 
Trong mình bỏng rát như có nhiều ngọn lửa cháy, buốt 
nhỏi như có trắấm ngàn mũi kìm găm, Cả tấm thân 
nặng nề vừa như bay bồng lên không trung, lại vừa 
như rơi mãi rơi mãi không đến đất. Tiếng gọi thầm não 

_„nề đã trở thành tiếng rên : 
(ID Vọi Cóá it đón š đâu rồi? Voi Con của mẹ ơi! 

Ôi, làm thế nào đề Voi Con biết được nỗi đau dởn 
này của mẹ? Suốt đêm Voi Mẹ sốt li bì. 

Hôm sau, Voi Mẹ không tài nào dậy được. Hình ảnh 
đứa con lười học, bam chơi, nghịch ngợm cử ám ảnh 
trong đầu, xoảy mãi như những cơn gió lốc dữ dội, 
Mỗi lần có một tiếng động khẽ ngoài cửa, Voi Mẹ lại 
eế ngỏng đầu dày nhìn ra, đề rồi lại thất Vọng nằm 
xuống. 

Mãi đến khi mặt trời xế bóng, có tiếng bác Ô-tô chạy 
đến cồng và một giọng ðồm ồn nghe náo nức quả; 

—Báe Voi đâu rồi ! Voi Con của bác về đây này! 

Một sức mạnh gì kỳ lạ khiến Voi Mẹ vùng ngay dậy 
chạy ra sản, Cũng vừa lúc đó Voi Con chạy ào vào, quỳ 
bai chân trước mẹ, đầu gue xuống, đề mặc cho bai 
dòng nước mắt chảy tràn bên má, 


KG) 





Voi Mẹ cũng ứa hai giọt lệ mừng vui, Hằng một cử 
chỉ âu yếm và tha thứ, Voi Mẹ nâng Voi Con đứng dậy. 

Thì ra, sau khi bị Dim bắn tèn, Voi Con cứ chạy bửa 
qua rừng rậm, suối sâu. Cuối cùng, lạc sang một đội 
khai thác khác ở khả xa. Cho đến chiều hôm sau, bác 
Ô-tô ở lâm trường bộ vào, nhận ra Voi Con, Bác đã 
mời Voi Con leo lên lưng và nồ máy chạy một mạch 
về đây, 

Tìm được con và thấy con nhận ra lỗi lầm, Voi Mẹ 
khỏi ốm ngay. Thật kỳ lạ mà cũng thật dễ hiều! Có gì 
đâu, đó là lòng mẹ! 

Nhưng, thật tội nghiệp cho Voi Mẹ. Hôm sau, trở lại 
bãi gỗ, Voi Mẹ mới biết rằng mình không còn đủ sức 
đề làm việc nữa I Kéo gỗ thì bốn chân run run, đá vào 
nhau xiêu vẹo, Xếp gỗ thì ngay một khúc gỗ nhỏ nhất, 
cái vòi cũng không lài nào nâng nồi, Voi Mẹ bàng hoàng 
xót xa. Làm thế nào bây giờ? 


Như thấu hiều tâm trạng sâu-kfn ếy,¡øsười“ta đã 
1 Ti! 


quyết định gửi Voi Mẹ về vườn bách của một thành 
phố dưới xuôi. Ở đấy, Voi Mẹ sẽ tiếp tục cóich và nghỉ 
ngơi, tĩnh dưỡng. 

Sống ở đô thị tấp nập, ồn ñ, lúc nào cũng đông vui 
như có hội hè. Nhưng Voi Mẹ không thể nguôi quên 
lâm trường, không lúc nào không nhớ và lo nghĩ yề 
Voi Con, Hôm lên đường, cò giáo Họa Mi cùng các bạn 
Tắc Kè Hoa, Thả Trắng, Sóc Nâu, Tê Tê, Dim cũng đị 
tiễn một quãng đường. Tất cả đều nói đại ý rằng: « Bác 
cử tên tâm, chúng cháu sẽ giúp đỡ Voi Con tiền bộ», 
Nhưng, Voi Mẹ lòng nào yên vui cho được! 

Rất nhiều bạn hồi đó may mắn được làm quen với 
Voi Mẹ ở công viên, đã nghe Voi Mẹ thầm thì kề chuyện ; 
«Có một chú Voi Con sống uới mẹ ở một lâm trường...», 
Nhiều bạn khác, biết tin, hăm hở kéo nhau đến thì Voi 
Mẹ đã không còn ở đấy nữa. Thật dáng tiếc I Cũng đáng 


L2 


tiếc cho cả các bạn đến trước, vì các bạn ấy cũng chỉ 


* 
7 


h š 
lñ 

J. 
\ 


tỨO 


được nghe câu chuyện đến chỗ Voi Mẹ từ giã |âm trường 
Và ngỡ rằng thế là hết chuyện. Không phải đâu cácbạn 
ạ. Trước khi từ giä vườn bách thú, Voi Mẹ không giấu 
nồi niềm vui, đưa cho tôi xem một lá thư và nhờ tôi kề 
lại cho các bạn nghe đoạn cuối vừa mới xảy ra của câu 
chuyện Voi Con. Tôi xin kề lại văn tắt như sau: 

Một buồi, Voi Mẹ nhận được thư của Voi Con. Thư 
đài gần tám trang giấy học trỏ. Đây là một đoạn trích: 

Mẹ ơi/ 

Con đã biết chữ rồi đâu nàu! Mẹ có oui không nào ? 
Mẹ có khen con ngoan không đấu? Cô giáo còn bảo chữ 
con đẹp nhất lớp nữa kia! Chỉ có môn tập đọc là con 
còn hơi kém. Nhưng, mẹ cứ thử oiết thư cho con, xem 
con có đọc được không nào? 

4e còn giận con nữa không hä mẹ 9 Sau lần dại đội ấu, 
con hội hận quá. Ngày mẹ phải za lâm trường, con hốt 
hân gấp đòi. ISIY cô. giảo uà các bạn giúp đỡ, con hối 
lận gặp tườf lần Mệ ạ. Vì con mà mẹ sinh ốm đau, héo 
hon đến kiệt sức. Thế là con làm mất nguồn 0ui làm oiệc 
'của mẹ, phải không mẹ? 

Con hứa oới mẹ chăm chỉ học hành, nghe lời cô giáo, 
Mẹ cứ yên tâm. lồi con sẽ thay mẹ kéo gỗ »à xếp gỗ ở 
lâm trường. Bác Ô-lô oà bác Xe Cầu cũng mong thế, 
mẹ ạ. 

Mẹ đừng buồn nữa, mẹ nhé. 

Kú tên : Voi Con. 


Voi Mẹ vừa đọc vừa rưng rưng nước mắt. Những giọt 
nước ¡mắt thấm nhòe từng trang thư. Đó là những giọt 
nước mắt vui, những giọt nưởc mắt sung sướng. Vui 
và sung sướng bất ngờ! Voi Mẹ bỗng thấy người nhẹ 
lâng lâng như vừa trút được một tẳng đá khồng lồ bấy 
lâu nay vẫn đè nặng trên lưng. Voi Mẹ ngẵng mặt lên 
trời, hưởng về phía lâm trường xa tít, hít thở một hơi 


# 





N ¬¬" 





đài khoan khoái, Ÿoi Mẹ thấy trong người tràn trề một 
sửo sống mãnh liệt, bốn chàn như muốn nhấc bồng 
lên bươn một mạch về lâm trường. 

Thật kỳ lạ mà cũng thật dễ hiều! Có gì đâu, đó là 
lòng mẹ! 

Sau đó, tôi còn được biết thêm rằng khi người ta đưa 
Voi Mẹ về đến lâm trường, cả lâm trường đồ xò ra chân 
đèo reo mừng. Voi Mẹ lại ra bãi gỗ với còng việc nặng 
nhọc và khéo léo của mình. Còn Voi Con, sáng di học, 
chiều theo mẹ đi àm đề mẹ truyền nghề cho. Chủ tập 
kéo gỗ, tập xếp gỗ, tập nâng gỗ bằng vòi. Aicũng phải 
khen: «Voi Con chăm chỉ uà khéo léo quá! Giống mẹ 
nó quá Ì ». 


BÀI HÁT TÒ VÒ „ 
I[I\(UI 


Tò Vò vừa đi vừa hát. Một bài hát có nét nhạc buồn 
bã. Giọng hát lại trầm trầm khản khàn và cố ý rên rẳra, 
nghe thê thảm quá: 

Tỏ Vò mà nuôi con nhện 
Ngày sau nó lớn nó quên nhan đi. 
Tỏ Vò ngồi khóc tỉ tỉ tì tỉ 
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào 9... 

Chỉ có một lời ấy thôi, mà Tò Yo hát đi hát lại mãi. 
Tỏ Vỏ ngồi khóc tí tỉ tì tỉ, tỉ 1Ì HH tỉ... hí.., hí... hí... Chỗ 
này hắn nức nở ngân dài, và củi đầu gạt nước mắt, 
Nhện ơi, nhện hỡi... Hẳn đứng thẳng, mặt nhăn nhỏ đớn 
đau ngửa lèn trời, hai tay run rầy đưa về phía trước. 
Giọng đang vút cao chợt nghẹn tắt. Nhận ơi, nhận hỡi 
nhện đi đằng nào? Chao ôi, cái càu kết thúc mới hồn 


— 
tà VU 


thức, mũi lòng làm sao? Nghe nói bài hát đo chỉnh 
tần sáng tảe: Sáng Ẩậc cả nhạc lẫn lời. Hắn dã đi nhiều 


“nơtđể dạy mọi người bát bài bát này. Nhưng, hình 


như chẳng một ai hát. Thế là, cuối cùng, bài hát duy 
nhất do hẳn sáng tác, lại chÏ có một mình hắn hát thôi † 

Hẳn mò đến vườn này đã một tuần nay. Hẳn líng 
lể quan sát và lựa chọn một chỗ đề xây nhà, Rồi lặng 
lễ bay thẳng ra bờ ngòi chảy giữa cánh đồng, khéo léo 
xẵn từng viên đất sét trằng mịn, quặp chặt vào chân và 
cất cảnh nhẹ nhàng, hệt như một chiếc mây bay trực 
thăng câu hàng vậy. Mỗi ngày mười lắm chuyến. Da 
ngày thì xoñg ngôi nhà. Phải nói rằng đó là một ngôi 
nhà độc đáo. Mái và tường kết liền nhau, khum khum 
như một tòa làu đài cồ. Chỉ có một cửa thông với nắng 
gió bên ngoài. Qua cái cửa ấy, nhìn vào trong, chỉ thấy 
tối om om, đầy bí ân. Tò Vò vẫn thường vỗ ngực kiêu 
hãnh : «7a là thiên tài kiến trúc số một. Giỏi đến như 
loài người mà cũng phải học cách xây cửa của ta lia mà ! 


29) 





Tân la được họ lắy đề đặt tên cho một kiều cửa đẹp 
HHẤU bà ững chữ nhất. Cửa Tò Vỏ! Khà khả ? Tò Vỏ! 
Nho khả L s 

Xây xong nhà rồi, hằn mới bắt đầu cất tiếng hát. Và 
eÏng chỉ lúc này, mọi người mới biết có khách lạ đến 
Xóm mình, Họ kéo đến xem mỗi lúc một đông, Nhện 
Vàng dang chšng tơ trên đầu hồi, nghe bài bát lạ tai, 
vội dừng lại nghe ngóng. Sao lại có bài hát nói về loài 
Nhện mình nhỉ? Lại hát xấu về loài Nhện mình nữa! 
Lạ thịt l Nhện nào cũng vậy, ra đời được vài ngày là 
đã biết chăng tơ đan lưới bắt mồi, không phải sống 
dựa vào bố mẹ. Xưa nay, loài Nhện vẫn có tiếng là 
siêng năng và khéo léo kia mà. Chẳng lẽ lại có những 
thẳng Nhện lạc loài đốn mạt đến thế kia ư? Không tự 
kiếm ăn được, phải đề kể khác nuôi, Lại là kể khác 
loài, khác giống! Ôi, thật đáng khinh bỉ! Thật đáng ghê 
tởml Tiếng hái vẫn cất lên bồng trầm sầu thảm. Nhện 
Vàng nhả tơ, buòng mình xuống, vút một. cái-đã- đặt 
chân chạm đất không một tiếng động InMä/)|LÍÌ 

Tò Vò vừa múa vừa hát, giữa đám đông vây quanh 

„chật nich. Vẫn chỉ bài ấy bát đi hát lại. Chợt có tiếng 
tặc lưỡi liên hồi : 

— Ghậc chậc! Chậc chậc! Khổ thìn chủ Tò Vò tốt 
bụng! Mồ cha cái giống Nhện vô ơn! Rõ là đồ bạc ác I 
Chậc cliậc! Chậc chậc! 

Nhện Vàng ngước lên tường, thấy Thạch Sùng đang 
cúi đầu nhìn xuống, đòi mắt lóng lánh tròn xoe, cái cồ 
phập phồng dữ. Chú thoắt co mình rút sợi tơ và 
treo mình lợ lửng ngang chỗ Thạch Sùng. 

— Bác Thạch Sùng hiền lành và nhẹ dạ ơiL Bác tin 
cái läo Tò Vò à? Hãy thử nhìn kỹ hai con mắt nó thì 
biết I 

Nhện Vàng nói to đến nỗi tất cả đám đông ồn ào 
đều nghe thấy. Tò Vò đứng sững lại, Câu hát bị tắt 








% 





__ ngang ở chỗ «.Vhện ơi, nhận hỡi». Hẳn nghếch mặt lên 


UlO› 


rất nhanh bắt gšp Nhện Vàng vừa thu nốt sợi tơ trở về 
gái lưới đang đan đổ ở đầu hồi, Được ! Mi sẽ biết tay 
tai Đợi dấy! Cử đợi đấy! Rồi như cái máy hát vừa 
mất điện lại có điện, giọng hát trào lên tiếp tục: «A'hện 
đi đằng nào? Nhện đi đằng nào? » 

Hắn đừng lại, đi vòng quanh, nhấp nháy đôi mắt, 
chắp tay, tươi cười chào mọi người, Đây đó cất lên 
tiếng xì xào của Kiến Càng, Kiến Đen, Vống Đồ, Chuồn 
Chuồn Kim, Bọ Ngựa Út... 

— Cái mắt tỉ hí ấy gian giảo lắm 

— Chưa chắc | Ễ 

— Nưởc da đã đen, lại đánh bộ quần áo thâm, thâm 
hiểm lắm đấy! 

— Ứ ừ! Ai bảo thế? Tớ cũng mặc đồ đen đây 
thì saol 

— Lẻo khẻo như thẳng nghiện ma túy, cái dáng 

958; chơi K»I thì/ tuôi được ai, Có mà nuôi miệng 
thẳnx 3bng Ï 

— Đúng rồi! Nó bịa chuyện đấy! Nó hát láo đấy! 
Nhện nào lại tồi tệ thế I 

— Hát khéo, múa cũng khéo, giả vờ khóe còn khéo 
hơn. Tớ chả tin! Nếu cỏ lòng tốt thật thì chẳng đời 
nào lại đi kề lồ công ơn như thế ! 

Chẳng biết hẳn có nghe thấy những lời bàn tán ấy 
không? Không nghe thấy? Hay là nghe thấy mà giả 
điếc ? Chỉ thấy hẳn không hát nữa. [lay là hẳn đã mệt? 

„ khêng phải! Hẳa làm trò gì thế kia? AI! Hắn múa 
võ l Đủng rồi! Múa võ! Không hiền sao; hẳn lại đến 
múa trước mặt Bọ Ngựa Út, Ê! Đây là bài Thu lâm 
Sơn Đông? Bọ Ngựa Út ngọ ngoạy cái cỗ theo bưởo 
chân tiến, lùi, sang trái sanz phải vừa uyên chuyể¡ 

† Hệt của Tò Vòi Hầy L Bài Gà nàng giän ngọc nhé! 
lanh gươm độc đáo đầy răng cưa nham nhở của 











4 





Hộ Ngựa Ít huơ huơ về phía trước ăn nhịp với cánh 
tny Tỏ Vò thốe ngang thốc ngược, Dọ Ngựa Út không 
hề biết rằng đám đông đã giải tán hết. Hự-hừ! Bài 
Đạch mã phí thân đây này! Hộ cánh đen nhấp nhành 
xòe ra, vèo qua đầu Bọ Ngựa ỦI, rồi bay tít mù vòng 

uanh Bọ Ngựa Út như một cơn gió lốc chóng :¬ặt, 

¡ chao, miếng song kiếm nhà nghề mẹ dạy ta cũng 
chẳng thấm gì! Bộ cánh xanh da trời của Bọ Ngựa Út 
cứ xập xòe, xập xòel Ta phải học bằng được mấy bài 
Yõ này. Ta sẽ là võ sĩ bậc cao thủ! 

Nhận ra đôi mắt Bọ Ngựa Út lồi lên lấp lánh mê say 
ngây dại, Tò Vò cười : 

— Khé khél Bắt đầu nhé † 

Hắn bước sát lại và nghiêng nghé sờ nắn Bọ Ngựa: 

— Nào, vươn cái cồ cho thật thẳn;I Nữal Nữa! 

Cái đầu hẳn gật gù tổ vẻ hài lònz. Đôi con mắt hẳn 
hấp háy ranh mãnh. Còn Bọ Ngựa Út thì ngoan ngoãn 
Yươn cái cồ thật cao thật thị ong. 3I6i|S88/E #hĐi tận 


¿ 









kêu, Tập làm võ sĩ cao thủ thì trước hết phải biết coÌ 
thường đau đởa thể xác chứ! Bọ Ngựa Út có ngờ đân, 
-_ đúng lúc này, Tò Vò rút trong người ra một cái kim 
đài nhọn hoät. Bọ Ngựa Út chỉ thấy nhói một cải ở cô, 
Bồi toàn thân tê đại. Rồi cơn buồn ngủ ập dến, mắt 
mờ đi. Rồi ngã sấp xuống, và không biết gì nữa. Tò Vò 
vừa nhe răng cười không ra tiếng, vừa bay lên lưng 
con mồi, nhảy chồm chồm ba lần. Chỉ một (loáng, Bọ 
Ngựa Út đã bị lôi về tồ Tò Vò. Sau khi đặt con mồi thứ 
nhất vào cuối tồ, Tò Vò thập thò ba lần ngoài cửa, hai 
cái râu ngoáy tít. Hắn bắt dầu cất tiếng hát: 
Tỏò Vỏ mà nuôi Đọ Ngựa 
Ngày sau nó lớn nó cựa nhau đi 
Tò Vỏ ngồi khóc tỉ tỉ tì tỉ 
Bọ Ngựa ơi, Bọ Ngựa hỡi, Bọ Ngựa đi đẳng nào? 
Lại rên rầm, nức nở, thồn thức. 
Ngừng hát, hắn bay bồng lên đầu hồi. Hắn treo 


) Ihhười trên đầu Nhận! Vàng và quát xuống: 


—Bở Nhện Vàng hỗn láo! Ngươi hãy nhìn thẳng 
Yào mắt ta xem! 

Nhện Vàng giật mình ngầng lên thì bị ngay một 
mũi kim đâm vào cồ buốt nhói. Cái mũi kim như có 
phép quỷ thuật độc ác. Toàn thân Nhện Vàng bỗng 
chốc tê dại. Rồi mắt mờ đi, buồn ngủ rũ rượi. Rồi mơ 
màng thấy rnình bị nhấc bồng lên. Rồi không cèn biết 
gì nữa l 

Thế là con mồi thứ hai được đưa về tổ. Tò Vò lại 
nhe răng cười không ra tiếng, nhảy chồm chồm ba lần 
trên lưng con mồi. Sau khi thập thò ngoài cửa ba lần, 
hai cái râu ngoáy tít, hắn cất tiếng hát: 

Tỏ Vò mà nuôi Nhện Vàng. 
Ngày sau nó lớn nó quảng nhau đi 






†fo Vỏ ngồi khóc từ tÌ tì tỉ 
Nhận Vàng ơi, Nhện Vàng hỡi, Nhện oàng đi 
đằng nao. 

Luại rền !ĩ, nghẹn ngào. 

Hắn nhìn quanh. Vắng vẻ quá. Thế nghĩa là chẳng 
€ó một ai thần puục mình! Thế nghĩa: là chẳng một ai 
chơi với mình! Chẳng lễ họ đã biết lòng dạ mình 
rồi ư? 

Hắn bay lượn một vòng quanh xóm. A, kia rồi ! Chuồn 
Chuồn Kim. Chú Chuồn Chuồn Kim đang mê mãi rong 
chơi trên bãi cổ non giữa vườn. Trông chú mảnh mai 
và yếu ớt quá! Đôi cánh mỏng tang chỉ bay lờ đờ sát 
ngọn cô được thôi. Đậu vào một ngọn cổ, thì thầm gì 
đó rồi lại bay sang một ngọn cổ khác thì thầm. Chuyện 
thì thầm đó là chuyện gì, chỉ có Chuồn Chuồn Kim và 
cỏ non biết với nhau! 

Tò Vò liệng xuống thấp, đỗ nhẹ trên lá cỗ bên cạnh, 
làm Chuồn Chuồn Kim giật mình bay lên. Lập tức Tò 
Vò bay theo, kèm sái cảnh bay Gh tồn hmồn J§tm; 


— Này, Chuồn Chuồn Kim yếu quỷ eũa tạ ơi! ĐỸ 


chơi với ta nhé! Ngoài đồng, lủa đáng chin, phấn ngọt 
lịm, thơm lừng. Tùa hồ ăn! Nhé! Nhé I 

Chuồn Ghuồn lim không biết trả lời thế nào cả, Gái 
thân hình đen nhánh từ đầu đến chân của hắn cử kề 
sát chủ, làm chủ rờn rơn. Đôi cánh bắt đầu mỗi và run 
rây, mà không tài nào đỗ xuống được. Chú rẽ trái, hắn 
cũng rễ trái. Chú bay bồng lèn, hắn cũng bay bồng lên. 
Chú quay ngoặt lại, hắn cũng quay ngoặt lại, Khoảng 
cách vẫn cứ sát kề không thay đồi mọt ly. Hẳn định 
làm gì mình thế này ? Chuồn Chuồn Kim thét lên «Mẹ 
ơi!», Nhưng liền sau đó chú đã thấy nhói buốt ở cồ, 
loàn thân tê đại, đôi cảnh loạng choạng rồi rñ xuống. 
Chú thấy mình rơi, rơi vun vút. Cứ vun vút mãi mà sao 
không tuấy chạm đất. Thật tội nghiệp cho chú ! Chủ rơi 


*% 


xuổng ngay cửa tồ Tò Vò, Số phận chủ giổng như số 
phận Bọ Ngựa Út và Nhận Vàng. Chú cũng được hẳn 
tặng một bài hát : 
Tỏ Vò mà nuôi Chuồn Chuồn 
Ngàu sau nó lớn nó cuồn nhau đi 
Tỏ Vỏ ngồi khóc tí tỉ tì tỉ 
Chuồn Chuồn ơi, Chuồn Chuồn hồi Ghuồn 
Chuồn đi đằng nào, 
Lần nảy, hắn ở lại trong tồ khá lâu. Hắn làm gi:rong 
sào huyệt của hắn? Không ai có thề biết được, Chỉ thấy 
thỉnh thoảng hẳn lại (hập thò ở cửa. Cuối cùng, hắn 
bay ra đồng tha đất sét về trát kín tổ. Đứng trên nóc 
tỒ, hướng về phía mặt trời lặn, bắn bay biến vào không 
trung. 


.. 


Hôm san, cả xóm vườn bỗng xôn xao về cái tín Bọ 


„. Ngựa Út đã trở về, Cứ tưởng chú lưu lạe đến tẬn một 
() xử sở Xa lại đảo, đó rồi. Cả Nhện Vàng và Chuồn Chuồn 


Kim cũng vậy. Ai ngờ lại đến nông nỗi ấy! Cái lo Tò 
Vò thật là độc ác, nham hiềm ] 

Đọ Ngựa Út dẫn đường cả xóm chạy ùa đến cái tỒ 
Tò Vò. Mấy chú Kiến Càng chui vào kéo Nhện Vàng và 
Chuồn Chuồn Kim ra. Thật lạ lùng ! Hai cái xác vẫn 
tươi nguyên, nét mặt lộ vẻ đau đớn. 

Thầy thuốc Ong Mật ở làng bên cạnh được mòi đến, 

Bấy giờ, Bọ Ngựa Út mới bắt đầu kề lại tỉ mÏ mọi 
chuyện. Sau một ngày một đèm mè man, Bọ Ngựa Út 
tỉnh dậy. Đây là đâu ? Sao lại tối đen và ngột ngạt thế 
này ? Bọ Ngựa Út bàng hoàng. Võ sĩ Tò Vò ¿o đen đang 
đạy võ cho mình kia mài Trời ơi, còn ai nằm sấp đây 
nữa? Còn sống hay chết rồi? Bọ Ngựa Út lay gọi, 
không có tiếng trả lời. Ôi, hình như Nhện Vàng thì 
phải ? Ai nữa đây ? Sao đôi cánh rách tươm thể này ? 


3 





































Tìm mãi không thấy lồi ra: Bọ Ngựa hét lên một tiếng, 
Nhưng tiếng hét dội lại vào tai chú oang oang như sếm: 
truyền, không thể vang ra ngoài được. Chú quyết định 
phải dùng hàm răng và đôi kiếm sắc của mình để phá 
cái nhà ngục quải gở này. Chú ngoạm, chú cào. Bố chưa 
hề dạy chú miếng võ này. Chẳng biết nó là miếng võ 
6l. Một Lia sáng lọt vào. Chủ hít một hơi thật sâu. Cơ 
thể lâng lâng, rạo rực, Chao ôi, ai có ở cải phút này 
mới thấy hết sự quý giá của khí trời. Hằng ngày không 
phải mất tiền mua khí trời, lại tha hồ thở, nên chẳng 
ai biết quý nó cả, Cái lỗ thủng rộng dần rộng dần... 

Bọ Ngựa Út kề đến đây, thì cũng là lúc thầy thuốc 
Ong Mật cấp cứu hồi sức xong cho hai nạn nhân, CẢ 
hai bắt đầu có nhịp thở yếu ớt, 

Thầy thuốc Ong Mật quay ra, nói với mọi người : 

— Tuần trước, ở làng bên kia đồng, tôi cũng đã gặp 
một ca cấp cứu như thế này, Tôi phải nói đề các bạn 
biết rằng Tò Vò là một tên giết người vô cùng hiểm độc. 
Cho đến giờ, nhiền người chưa lišNM) biết ụ 6A 
người lại còn lầm tưởng rằng nó là Nụ nhân của loài” 
Ñhện kia đấy! Các bạn có biết không, nó có một cái 
kim nhọn tầm đầy thuốc mê trộn lẫn thuốc ướp xác. 
Ñó châm vào các chú bé, iàm cho các chú bé mê man, 
hai ba ngày sau thì chết. Chết mà thịt vẫn tươi! Khi 
lôi nạn nhân về tồ rồi, hắn đề lên lưng mỗi nạn nhân 
một quả trứng, rồi trát kín tồ và bỏ đi làng khác. Khi 
Tò Vò con nở ra thì cứ việc xơi cái món ăn đặc biệt mà 
mẹ nó đã dành sẵn đấy. Ăn hết thì cũng đủ sức lờn đề 
phá tồ chui ra. 

Nhiều tiếng xì xầm, xuýt xoa: 

— Thì ra thế! 

— Đúng là quân bất nhân, tàn Ác! 

—Phải phanh thây xé xác nó ra mới hẩ, 

— Cải đứa nào lại sáng tác bài hátlừa bịp ấy cho nói 


EdlÊw/đéc Góc) 









- =Cñng may, chú Bọ Ngựa ÚL là nòi võ sĩ, chịu đức, 


đòn hiềm của nó, N 
—Nếu nó châm cho hai mũi thì chắc không hồi lại -.- 


- được. 


—Chậc chậc! Chậc chậc! Ai mà biết được lòng dạ nó 
độc ác thế! Chậc chậc ! Chậc chậc ! Bây giờ phải chia 
nhau đi khẫp bốn phương đề vạch mặt cái thẳng giết 
người này chứ ! Cứ đề nó đi lừa thiên hạ, rồi giết hết 
muôn loài hay sao ? 

Thạch Sùng vốn lầm lì mà hôm nay lại nói nhiều thế I 

Phải rồi, Thạch Sùng nói đúng lắm! Phải đii Phải 
đi! Phải đi ngay! 

Cả làng bỗng ồn ào náo nhiệt, Một cuộc ra đi chưa 
từng có xưa nay. Ra đi để ngăn chặn một tai họa ! Tai 
họa do một kẻ bụng dạ độc ác, nham hiềm có bộ mặt 
từ bị thương người gây ra. Bây giờ mới nhận ra kể thù 
không phải là sớm. Nhưng cũng chưa phải là muộn! 
Hắn đang hát bài bát của hắn ở đâu ? Ở đâu? Hãy ra 


_)/18¡0Không| ãÌ| được phép chần chữ! 


Kiả! Cả Nhện Vàng và Chuồn Chuồn Kim vừa hồi 
tỉnh, cũng đã đứng lậy, xin đi ngay I 


CHUYỆN CỦA HOA PHÙ DUNG 


Eề cũng !ạ thật! Nó là Hoa Phù Dung. Sao cũng là 
hoa, mà nó tài ba đến thế! Nó biến màu như có phép 
lạ ấy! Sáng — màu trắng, trưa — màu hồng, chiều — 
màu đỏ. Nó soi bỏng xuống khúc suối trong vắt: 

—Này, nhà thông thái, cậu đi nhiều biết nhiều, có 
thấy ở đâu cỏ loài hoa tài ba như tớ không? 

— Khòng, không thấy! — Suối róc rách trả lời. 

Hoa Phù Dung ngả nghiêng cười : 

— Đó I Nghe rõ chưa hở Kim Anh, hở Ban Hồng, hở 
Mẫu Đơn ? Tớ là thiên tài nhé 1 


Hj 


mày. 


Hoa Kim Anh, Hoa Ban Hồng và hoa Mẫu #ĐÐơn nhìa 
nhau, Ừ, cải giọng sao mà huệnh hoang, hợzn hĩnh. 
Nhưng, hắn có tài đấy chứ ! Mà có tài thì đáng p húG, dáng 
kinh nề lắm! Chứ sao nữa ! 

lim Anh} Ban Hồng, Mẫu Đơn phục lài Phủ Dung là 
phải. Kim Anh chỉ có màu trắng, Ban Hồng chỉ màu 
hồng và Mẫu Đơn chỉ màu đỗ. Còn nó, trong một ngày; 
nó tự biến hóa thành ba màn, Đúng là màn của nó, 


chứ không phải nó ăn cắp màu trắng của Kim Ảnh, 


màu hồng cỏa Ban [lồng và màu đỏ của Mẫu Đơn. 

Tài ba của nó đàu chỉ có dòng suối biết. Ngay cẢ 
mặt trời cũng nhìn rất rõ, Buồi sảng, mặt trời dậy ở 
đầu suối soi vào nó, thấy đúng nó có ràu trắng. Buồi 
trưa, mặt trời ở trên đỉnh thung lũng nhìn xuống thì 
thấy quả thật nó biến sang màu hồng. Và khi mặt trời 
lửng thững về phía núi xa, ngoái lại thì màn bồng đã 
ngã sang màu đồ rực rỡ, 

Thế đấy, chẳng lẽ mặt trời nÉ1# tục ä) /M#ktrời 
nhìn nhầm thì còn ra thề thống gï nữa = 

Nhưng, vào một ngày sau đó, mặt trời đi vắng. 
Không, hình như mặt trời ốm, phải đắp mấy lần chăn 
mây kín mít, 

Buồi sáng, tất nhiên Phù Dung là Phù Ðung trắng 
rồi ! Nhưng, ô la... 

— Phù Dung ơi — Ban Hồng lên tiếng — Sao màu 
trắng Phù Dung sớm nay nhợt nhạt thế, thua xa Kim 
Ảnh rồi! 

Phù Dung nhìn Kim Anh rồi ngắm minh, ngơ ngác. 

— Ù nhỉ! Có lẽ nào lại thế? 

Buồi trưa, Mẫu Đơn nghiêng nghé mãi Phù Dung rồi 
kêu lên: 

— Phù Dung ơi, sao cậu không biến sang màu 
hồng đi I 


38 


Phù Dung rung rinh: 
— Ừ, chờ chút nữa xem sao. 


=ss; Một lát sạn, Suối róc rách : 


lLIl << Rìa Phú Dùủg thiên tài, không biến màu được 
nữa à? 

Phù Dung lại ngơ ngác và giọng nói lúng bủng: 

— ÙỪ nhỉ! Có lễ nào lại thế này được? 

Chiều xuống dần. Phù Dung uê oäi, ủ rũ. Nó hết 
nhìn sang lm Anh, Han Hồng và Mẫu Đơn, lại soi 
mình đáy suối. Vẫn là Phù Dung trắng nhợt thôi! Phù 
Dung lầm bầm : 

— Hay là có kể bất tài nào đã lấy trộm tài năng của 
ta rồi! 

Nghe thế, Suối òa lên cười: 

— Phù Dung ơi! Chẳng lễ cận mất trộm cái cậu 
không hề có à? Không có ánh nắng mặt trời, cậu mới 
chính là cậu. Thử nhìn kỹ lại mình xem nào. 

Phù Dung ngắm mình một lần nữa! Ừ, trắng nhợt! 
Hóa ra cái tài biến màu không phải là của ta ư? 


39 





MỤC LỤC 


— Núi Sơn Dương 

— Bác Cọn và anh Gối Nước 
— Có một chủ Voi Gon. 

— Bài hát Tò Vò 

— Chuyện eủa hoa Phù Dung 


mm 0œ R8 





